NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC 
CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu@ gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần 
thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ để từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 

Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (028) 3839-4121 
www.daophatngaynay.com l www.chuagiacngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


- soạn địch - 


KINH 
DƯỢC SƯ 


(Tái bản lần 7) 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


l0 0 00 T1 ve iun de tnvaeireeieaiee vii 
PHẢN NGHỊ THỨC DẪN NHẬP 
1,100 DITTTRP 22a sat skisg2ecobsbdoas82tgausasy0nsiastifuosbsse l 
2. Đảnh lễ Tam bÃO::‹:c‹¿-cccc6occsccscci6L06020006 0001101801002. 6s6 2 
lu (0117) HUY suy na giussagedaias2Bubtidiasbadlaoisadtadnbassellulsiosaee k) 
8. Hit TREUVH/TEI KHIẨ| ¿cacsssxv52xi16616621663x0243611636g0u46x52842 số 03áe 3 
Š: J10).6100f0 110 TIRITfsa:su1áecoia23s022a106/6s0xaatosả64)400sxasssbb 4 
6. Tán Phật Dược Sư .........................--- ¿c2 11 ckrreeeess 4 
PHẢN CHÁNH KINH 
7. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư........... 7 
PHẢN SÁM NGUYỆN VÀ HÒI HƯỚNG 
8. Kinh tính hoa trí tuỆ ....................... -- -- -- - - 52 55 << < << << ££<+ss+ 31 
9, Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư............................. 33 
10. Nguyện cầu an lành.........................-- 2-2-2 s+cs+xe+zzsee 34 
11A) Mẫy điều quán tưởng ...............................--------s«: 35 
117) =1 TTđ0I TEUVD ta 6cseeecoabesdebasblosossddeeiluod 36 
12. Hồi hướng công đức.................---- 5-2 2 s+c+se+rsrseẻ 36 
13. Lời nguyện cuối ....................- ---- 25s s+c+EcEzxerrersee 37 


14. Đảnh lễ Ba ngôi báu..........................---¿- ¿55-555 c5 cccc2 39 


LỜI NÓI ĐẦU 


1. VÀI NÉT VỀ BẢN DỊCH 


Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bồn Nguyện 
Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền 
Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 
1) Bản dịch đời Đông Tắn (năm 317-322) của ngài Miên- 
thi-lợi Mật-đa-la, 2) Bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của 
ngài Huệ Giản, 3) Bản dịch đời Tùy (năm 615) của ngài 
Đạt-ma-cấp-đa, và 4) Bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 
707). Nhờ tính chất văn chương và dễ đọc tụng, bản của ngài 
Huyền Tráng được sử dụng phô biến nhất trong các chùa Bắc 
tông tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng nền văn hoá 
và văn tự của nước này. 


Trong bản dịch tiếng Việt, chúng tôi cổ gắng giữ nguyên 
cầu trúc “tứ tự” của bản dịch chữ Hán, nhằm tạo vần điệu cho 
từng lời kinh, giúp cho người đọc tụng dễ nhớ và thọ trì. 


Để nội dung của Kinh được liền lạc, chúng tôi đã hoán 
đổi vị trí của một số cụm từ, câu và đoạn. Những câu văn và 
ý tưởng trùng lập trong bản chữ Hán đã được tỉnh lược trong 
bản tiếng Việt. 

Căn cứ theo nội dung, chúng tôi đã chia kinh này làm 17 
phần, mỗi phần mang một tiêu đề liên hệ đến các phương diện 


viii ° KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


khác nhau của pháp trị liệu khổ đau vật lý và khổ đau tỉnh 
thần. Trường hợp, phần nào mà nội dung của nó đề cập đến 
nhiều vấn đề khác nhau, thì tiêu đề của nó mang tính cách bao 
quát. Cách phân chia như vậy, một mặt, giúp cho bố cục của 
bài Kinh được phân định rõ ràng, mặt khác, tạo sự chú tâm của 
hành giả vào pháp môn mà họ đang thọ trì, với những ý tưởng 
gợi ý cụ thể và bao quát. 


2. TỊNH ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY 


Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế 
giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống 
trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng 
dẫn của Phật và Bồ-tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh 
Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly, về 
đặc điểm. Hình ảnh của “ngọc lưu ly” gợi cho chúng ta về 
một “cái gương” phản chiếu, theo tinh thần “tâm tịnh thì cõi 
Phật tịnh.” 


Nói cách khác, khi tâm văng mặt hoàn toàn dòng chảy của 
các tâm lý phiền não thì cõi tâm đó là một tịnh độ; tất cả hành 
vi thanh tịnh đều được gọi là “trang nghiêm Phật độ. Người 
với tâm thanh tịnh như lưu ly như vậy cư trú ở đâu thì tịnh độ 
có mặt ở đó. Mô thức “tâm tịnh <=> cõi tịnh” là con đường hai 
chiều của một quá trình tu tập nhằm thiết lập an vui và hạnh 
phúc ngay bây giờ và tại đây. 


3. CHÁT LIỆU DƯỢC SƯ TRONG MỖI NGƯỜI 


Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình 
bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài 
còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và 
hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về 
đạo quả giác ngộ vô thượng. 


LỜI NÓI ĐẦU *® Ïx 


Trong Kinh Dược Sư, mô-típ “cầu chỉ được nấy” phản ánh 
tha lực độ sinh của chư Phật và Bồ-tát đối với chúng sinh chỉ 
mang ý nghĩa biểu trưng và thứ yếu. Trong khi đó, các ý tưởng 
sâu xa nằm trong từng lời Kinh mới chính là tư tưởng chủ đạo 
của Kinh Dược Sư, phản ánh tỉnh thần “tự trị liệu” cho các 
chúng sinh đang khô đau, do nhân quả của hành vi bản thân 
gây ra trong chuỗi kiếp sông. 


Nói cách khác, giới thiệu nguyện lực độ sinh của Phật 
Dược Sư là để làm trỗi dậy chất liệu giác ngộ (Phật) tiềm ấn 
trong từng con người, theo đó, mỗi đức tính cao cả, mỗi sự 
chuyền hoá tâm là một “được chất” (Dược) cho sự sống của 
ta thân, và nhờ tinh thần tự cứu độ này, mỗi người là một “v 

hầy” (Sư) cho chính mình! 


Đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư là nhằm phát triển các 
đức tính cao đẹp trong mỗi người để trị liệu tâm bệnh của 
bản thân và tha nhân. Các dược chất trị liệu và tiềm năng 
thầy thuốc đó có sẵn trong mỗi con người. Tu hạnh Dược Sư 
để được đức Phật Lưu Ly Quang Vương ban cho chúng ta 
“thuốc” phước-lộc-thọ, và đề chúng ta “sông với dược chất 
tâm linh,” nhằm chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền 
não, nghiệp chướng cá nhân từ nhiều đời. 


4. PHÁP TU DƯỢC SƯ 


Pháp tu được sư gồm hai phương diện. Về sự, hành giả phải 
tôn thờ hình tượng bảy đức Phật Dược Sư, tắm rửa sạch sẽ, 
ăn mặc trang nghiêm, cung kính đảnh lễ, cũng dường hương 
nhạc, hoa quả, đốt đèn và treo phan tục mạng, thọ trì đọc tụng 
Kinh Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy 
ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước 
chân chánh sẽ được thành tựu. 


x *KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Về lý, quay lưng với những kinh nghiệm và hành vi bất 
thiện trong quá khứ và canh tân đời sông đạo đức ở hiện tại là 
tiêu chí đầu tiên của người tu hạnh được sư. 

Kế đến, hành giả phải sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh, 
phát triển chính kiến, trao dồi đa văn, tự trọng, khiêm tốn, kết 
giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không 
khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố 
thí, cũng dường, giúp người cần giúp. 


Tâm hành giả phải thư thản, không đề sân hận, buôn lo chỉ 
phối, đem lòng thương xót mọi loài, phóng sanh giúp vật, phát 
triển từ bi, giữ lòng hoan hỷ, buông xả, rộng lượng, thứ tha. 
Hiểu biết, cảm thông, hòa hợp với mọi người. Làm chủ các 
giác quan, biết đủ trong tiêu thụ và chỉ dùng, không xa hoa, 
lãng phí. Xây dựng niềm tin chân chánh, tỉnh thức ngày đêm 
trong mọi tư thế và hành vi. 


Nếu những nỗi đau về thân xác phải được trị liệu bằng 
dược phẩm vật lý, thì những nỗi khổ về tinh thần cần được trị 
bằng dược phẩm tâm linh. Mỗi một đức tính tốt của con người 
là một chất liệu chuyên hoá tâm thức, mang lại an lạc và thảnh 
thơi, một cách vững chải và lâu dài, ở hiện tại và tương lai. 
Nói cách khác, để sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý, chúng 
ta phải làm khơi dậy các dược chất tinh thần và tâm linh như 
vừa nêu. 

Như vậy, hành pháp được sư là sống các hạnh lành, phát 
triển tâm tỉnh thức. Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất 
thiết thực và hữu hiệu. 


3k3ksk 


Khi dịch và phổ biến bản kinh này, soạn giả chỉ mong sao 
mọi người hiểu rõ được lời Phật dạy về các giá trị của sức 


LỜI NÓI ĐẦU * xỉ 
khỏe, hạnh phúc và sự chuyền hóa, đề sống thật khỏe mạnh và 
an lành ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. 

Xin hồi hướng công đức của ấn bản này đến với mọi người 
và mọi loài. 
Rằm tháng giêng, Giáp Thân 2004 
THÍCH NHẬT TỪ 


cân chí 


NGHI THỨC DẪN NHẠP * Ì 


1. NGUYÊN HƯƠNG 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 

Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền, 

Vườn tuệ chiên-đản nguyện kết nên, 

Giới đức vót thành hình núi thắm, 

Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O 

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước 
điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược Sư, 
nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết 
tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư 
Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai 
vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: Ò 

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở, 

Oán thủ bao kiếp thảy đều tiêu tan. 

Não phiên dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp 
chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân 
tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ 
tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình 
hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp 
giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bỏ-tát ¿tàn O 


2 _* KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

Phật là đẳng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 

Là thây ba cõi trời người xưa nay.  O 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (lay) O 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sinh, 

Như vâng trăng sáng lung linh, 

So1 đường ra khỏi u minh mê mờ. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (11ay) O 

Tang là những bậc chân tu, 

Biêt đời huyện mộng, giã từ ra đi, 

Thâm nhuân trí tuệ, từ b1, 

Độ đời thoát khỏi tham... si khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1 lay) OQOO 


NGHI THỨC DẪN NHẬP * 3 


3. TẤN HƯƠNG 
Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam mô Hương Vân Cái Bỏ-tát. ¿ là) OOO 
4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH 


Lạy đắng Thầy ba cõi, 

Quy mạng Phật mười phương. 

Nay con phát nguyện lớn, 

Thọ trì Kinh Dược Sư, 

Trên đền bốn ơn nặng, 

Dưới cứu khô ba đường. 

Nguyện cho người thấy nghe 

Đều phát tâm bồ-đè, 

Sống an vui giải thoát. O 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

(3 làn QOO 


4 * KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


5. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 


Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 
Nay con gặp được xIn trì tụng, 
Nguyện hiệu chân kinh nghĩa nhiệm mâu. 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. @ làn O 
6. TẤN PHẬT DƯỢC SƯ 
Đức giáo chủ Đông Phương, 
Mười hai nguyện hoăng dương, 
Cứu muôn loài thoát khô, 
Khai diễn pháp chân thường. 
Bôn chín ngày đèn hương, 
Trang nghiêm khắp đạo trường, 
Trì danh và đảnh lễ, 
Tiêu taI, thọ miên trường. O 
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bô-tát 
(3 lần) O 
Ta-bà cảnh giới thật mong manh, 
Vì đê giúp đời, nói pháp kinh. 
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng, 


NGHI THỨC DẪN NHẠP * 5 


Mười hai nguyện lớn cứu quân sanh. 
Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ, 
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành. 
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuôi thọ, 
Phước duyên lợi lạc, sống an lành. 
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 
Phật @ làn OOO 


KINH BỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC 
CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


1. CƠ DUYÊN THUYẾT KINH 

Tôi nghe như vầy: có một thuở nọ, 
trên đường du hóa, đức Phật ngôi nghỉ 
dưới cây Nhạc Âm, thuộc thành Quảng 
Nghiêm. Trong hội bấy giờ, ba mươi sáu 
ngàn vị đại Bồ-tát, tám ngàn tỳ-kheo, 
nhiều vị quốc vương, đại thần cư sĩ, các 
bà-la-môn, bát bộ thiên long, cung kính 
chí thành, thỉnh Phật thuyết pháp. O 

Đại diện pháp hội là đức bôồ-tát Văn 
Thủ Sư Lợi chắp tay cung kính, bạch đức 
Phật răng: 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài nói rõ 
danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng 


8 * KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


lớn của các đức Phật, đề cho nhân loại ở 
đời tượng pháp nương theo tu hành, được 
nhiêu lợi lạc. 

Đức Phật khen rằng, lành thay lành thay, 
Văn Thù Sư Lợi, hãy lăng lòng nghe, ta 
sẽ tuyên thuyêt công đức hạnh nguyện 
của Phật Dược Sư. O 

2. MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN 


Văn Thù Sư Lợi, đức Phật Dược Sư, khi 
còn hành đạo Bồ-tát cứu đời, đã phát mười 
hai lời nguyện rộng lớn, cứu giIÚp mọi loài, 
câu chỉ được nây, thoát khỏi khổ đau.  O 


Nguyện thứ nhất là: khi ta chứng được 
đạo quả bô-đề, hào quang sáng rực, tỏa từ 
thân ta, soi các hành tinh, khiến cho chúng 
sinh, được thân tướng hảo, trang nghiêm 
như Phật, không thua không kém. O 

Nguyện thứ hai là: khi ta chứng được 
đạo quả bồ-đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc 
lưu ly, không chút bợn nhơ, tợ vằng nhật 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 9 


nguyệt, chiếu soi muôn vật. Các loài 
hữu tình ở chốn u minh, nương ánh hảo 
quang, tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, 
siêng năng làm việc, thành tựu sự nghiệp, 
hạnh phúc tràn đây. O 

Nguyện thứ ba là: ta dùng vô số trí tuệ 
vô sư, giúp cho mọi người được tâm sáng 
ngời, biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia 
quyên sum vây, an lạc thảnh thơi, không 
còn lo toan những điều thiếu thốn. O 

Nguyện thứ tư là: nếu có người nào 
lỡ theo đường tà, thì ta khiến họ trở về 
đường chánh. Nếu có người nào tâm hành 
nhỏ hẹp, thiếu lòng vị tha, thì ta giúp họ 
lập chí nguyện lớn, tu hạnh bô-tát, lợi lạc 
nhiều người. O 

Nguyện thứ năm là: nếu có người nào, 
trong giáo pháp Phật, nỗ lực tu tập, giữ 
gìn đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu trọn 
vẹn: giới nhiếp luật nghi, giới tăng pháp 
lành, giới lợi chúng sinh. Nếu ai lỡ phạm, 


10 * KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


thành tâm trì niệm danh hiệu Dược Sư, 
lại được thanh tịnh, chăng sa đường ác.O 

Nguyện thứ sáu là: nếu có người 
nào, không đủ các căn, thân hình khiếm 
khuyết, mắt mù tai điếc, tay chân tật 
nguyên, ngọng nghệu cà lăm, kém trí tối 
tăm, điên cuông lác hủi, chịu nhiều khổ 
não, thì hãy găng công trì pháp Dược Sư, 
liền được khỏi bệnh, các căn đầy đủ, thân 
hình đoan chánh, tâm tánh thông minh. O 

Nguyện thứ bảy là: nêu có người nào 
mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khôn 
khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương 
tựa, không gặp thây thuốc, khi nghe danh 
ta, trì pháp Dược Sư, sẽ chóng lành bệnh, 
khổ não tiêu trừ, thân tâm an lạc, quyến 
thuộc sum vây, của cải sung túc, gặp 
nhiều thuận duyên, tân tu đạo nghiệp. O 

Nguyện thứ tám là: nếu có người nữ, 
chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi cảnh 
thân gái đoạn trường, khi nghe danh ta, 


KINH BÓN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ ® 11 


một lòng trì niệm, hành pháp Dược Sư, 
được tướng trượng phu, xứng bậc anh thư, 
gặp nhiều duyên tốt, chứng quả bô-đề. O 

Nguyện thứ chín là: nếu có hữu tình, 
sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành 
theo ngoại đạo, chấp mắc buộc ràng, ta 
sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, băng 
phương tiện quý, khiến khỏi đường mê, 
trau giỏi chánh kiến, học hạnh Bồ-tát, lần 
lần chứng được đạo quả bằ-đề. O 

Nguyện thứ mười là: nếu có người nào, 
do tâm phiền não, vi phạm pháp luật, nên 
bị giam nhốt trong chốn lao linh, hoặc bị 
hành hình, nhất sinh thập tử, chịu nhiều 
nhục khổ, sầu đau buồn bã, hễ nghe danh 
ta, hành pháp Dược Sư, thì các khổ ấy 
đều được tiêu trừ. O 

Nguyện thứ mười một: nếu có những 
người, vì cơn đói khát, tạo nhiêu điều ác, 
khi nghe danh ta, hành pháp Dược Sư, thì ta 


12 * KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều dữ; 
sau đó ta ban thức ăn chánh pháp, cho họ an 
lạc, vững tin tiền bước trên đạo bồ- đề. O 

Nguyện thứ mười hai: nếu ai lâm cảnh 
màn trời chiếu đất, không có áo mặc, muỗi 
mòng căn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày 
đêm khổ bức, khi nghe danh ta, hết lòng thọ 
trì Dược Sư thắng pháp, thì ta khiến họ cầu 
øÌ được nấy, y phục tốt đẹp, của cải đủ đây, 
đời sông vui vây, để làm việc tốt. O 

3. CÕI PHẬT DƯỢC SƯ 

Văn Thù Sư Lợi, ở cõi phương Đông, 
cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có 
một thê giới, tên là Lưu Ly, trang nghiêm 
thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ cõi ấy hiệu 
là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như 
Lai, đầy đủ mười hiệu của bậc đại giác. 

Trong cõi Phật ấy, đất băng lưu ly, 
nhiều hàng cây quý, giăng làm ranh giới, 
thành quách cung điện, cửa số mái hiên, 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 13 


nét đẹp trang nghiêm, toàn bằng thất bảo, 
như cảnh Cực Lạc của Phật DI-đà. 

Lại trong cõi ấy, có hai Bô-tát: Nhật 
Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến 
Chiếu là bậc thượng thủ trong các bồ-tát, 
giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh pháp, 
đem lại lợi lạc cho chúng hữu tỉnh. 

Cho nên Văn Thù, người đủ niềm tin 
nên phát lòng thành, sinh về cõi ấy, đời 
đời an vui, không còn thối chuyển.  O 

4. QUÁ BÁO BỎN XÉN 

Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới này, có 
rất nhiều người không biết lành dữ, ôm 
lòng ích kỷ, không thích bồ thí, ngu sĩ vô 
trí, bỏn xẻn tham lam, nhân quả không 
tin, bo bo giữ gìn của cải vật chất; khi ai 
đến xin, không màng chia sớt. Nếu phải 
cho người, đem lòng tiếc nuối, dường 
như lắt thịt trên thân thể mình, đau đớn 
vô cùng! O 


14 * KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, 
cất giầu thật nhiều, không dám ăn tiêu, cho 
bản thân họ. Ngay cả thân bằng: cha mẹ vợ 
con, bạn thân tôi tớ, lâm cảnh nghèo cùng, 
cần sự giúp đỡ, vẫn không phát tâm, giúp 
người đáng g1úp. Những người như vậy, sau 
khi qua đời, sanh làm quỷ đói, sông trong 
thiếu thốn. Nhưng nếu nhớ niệm danh hiệu 
Dược Sư, sẽ sanh làm người, không màng 
vật chất, nhớ khô ngạ quỷ, thực hành bố thí, 
giúp người nghèo cùng, hy sinh bản thân, 
phát triển thiện căn, hành Bô-tátđạo.  O 

5. HỒI ĐẦU HƯỚNG THƯỢNG 

Lại nữa Văn Thù, trong đời mạt pháp, 
có người phá giới, đánh mắt niềm tin, hủy 
hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao 
chấp mắc, đó ky ghét ganh, khen mình 
chê người, phi báng chân lý, kết bạn kẻ 
ngu, lún sâu tà kiến. Những người như thế 
sẽ bị đoạ sa, trôi lăn sáu nẻo, chịu nhiều 
đau khổ, không khi nào cùng. O 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 15 


Nhưng nếu nghe được, danh hiệu Dược 
Sư, làm lành lánh dữ, từ bỏ đường mê, 
nẻo chánh hướng về, điều hòa tâm ý, bỏ 
tục xuất gia, kính tin Tam Bảo, học rộng 
nghe nhiều, mở mang trí tuệ, lìa thói kiêu 
ngạo, tùy hỷ với người, tắn dương chánh 
pháp, thân cận người hiền, xé lưới vô 
minh, tát sông phiền não, tu hạnh Bồ-tát 
đến khi thành tựu đạo quả bồ-đề. O 

6. HÓA GIẢI OAN TRÁI 

Lại nữa Văn Thù, ai sống trong cảnh bị 
người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não 
loạn thân tâm, rước quỷ câu thần, ếm đối 
hãm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng 
nọ, nên trì danh hiệu đức Phật Dược Sư, 
thì những tà thuật không thê hại được, 
còn kẻ hung dữ trở nên hiền từ; hai bên 
hoà hảo như bạn tâm giao, hiềm hận tiêu 
tan, oan khiên dứt sạch. O 


16 * KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


7. PHƯỚC BÁO TRÌ DANH 

Lại nữa Văn Thù, nếu có tỳ-kheo, hoặc 
ty-kheo-mi, thiện nam tín nữ, giữ gìn giới 
hạnh, làm nhân vãng sanh thế ĐIớI an 
lành A-di-đà Phật, mà chưa nhất tâm, đến 
lúc mạng chung nên niệm danh hiệu đức 
Phật Dược Sư, thì tám Bồ-tát: Văn Thù Sư 
Lợi, đức Quán Thế Âm, đức Đại Thế Chí, 
đức Vô Tận Ý, đức Bảo Đàn Hoa, Bồ-tát 
Di-lặc, Bồ-tát Dược Vương, và đức Dược 
Thượng, đến bên tiếp dẫn, đưa đường chỉ 
lỗi, khiến cho hoá sanh, bằng hoa sen báu, 
về cảnh an lành, Tây Phương Cực Lạc. O 

Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời 
đời, không còn đọa lạc. Khi bỏ cõi trời 
sẽ sanh cõi người, làm Chuyển Luân 
Vương, đức rạng mười phương, uy nhiếp 
bốn biến, giáo hoá hữu tình theo đường 
thập thiện, hòa bình hưng thịnh ở khắp 
mỌI nơi, người người tính tiễn hoàn tất 
hạnh lành. 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 17 


Hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, thân 
quyên thuận hoà, của tiên dư dã, vật dụng 
đủ đây, tướng mạo đoan trang, tư cách 
vượt phàm, thông minh sáng láng. O 

8. THẦN CHÚ DIỆT KHỔ 


Lại nữa Văn Thù, đức Phật Dược Sư 
biết loài hữu tình mặc nhiều bịnh khổ, 
hoặc bị chết ngang, hoặc bị chết yếu, nên 
ngài phát nguyện, dùng sức đại từ, vào 
trong đại định “diệt trừ khổ não của các 
chúng sinh.” Từ đỉnh đầu ngài, hào quang 
chiếu rọi, nói chú tiêu tai, ba cõi bốn loài, 
dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui: 

Nam-mô Bạc-già-phạt-đé, bệ-sát-xã, 
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-ra- 
xà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đé. 
Tam-miệu tam-bột-đà-øia, đát-điệt- 
tha. Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát- 
xã, tam-một yết-để xóa-ha. O 


Nêu có người nào mặc bệnh nan y, thì 


18 * KINH BÓN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


hãy niệm trì Dược Sư thần chú trăm lẻ 
tám biễn, vào trong nước sạch, không có 
vi trùng, cho bệnh nhân dùng, liền được 
khỏe mạnh, lại thêm sông lâu, sở nguyện 
tùy tâm, cát tường như ý. Cõi Phật Lưu 
Ly, an vui hạnh phúc, đến khi nghiệp hết, 
liền được sinh vẻ, Bồ-tát đề huề, phóng 
quang tiếp dẫn, không còn thối chuyển 
trong cõi luân hồi, dần dân chứng đắc vô 
thượng chánh giác. O 
9. TRUYỂN BÁ HÀNH TRÌ 

Những ai cầu phúc thì phải siêng năng, 
dâng quả thấp hương, cúng dường Phật 
tượng. Đôi với kinh điển, phát tâm phô 
biến, ấn tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý. 
Đối với pháp sư, giảng nói kinh pháp thì 
nên cung kính, thân cận cúng dường, học 
hỏi tận tường, thực hành áp dụng, đến khi 
chứng đặng đạo quả Bô-đè. 


Với người tín tâm thì nên khuyến khích, 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 19 


khiến họ tỉnh thức, ngày cũng như đêm, 
hành trì danh hiệu của Phật Dược Sư. O 
10. HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ 

Lại nữa Văn Thù, nếu chúng sinh nào 
muốn khỏi hoạnh tử, giải ách trừ tai, thì phải 
miệt mài làm lành lánh dữ, thỉnh bảy hình 
tượng đức Phật Dược Sư, thờ trên tòa cao, 
trang nghiêm sạch sẽ, rải hoa dâng hương, 
đốt đèn tục mạng, suốt bảy ngày đêm. 

G1ữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, ăn 
món thanh trai, không giận không buôn, 
thương xót mọi loài như mình không 
khác. Phát triển từ bi, ban vui cứu khổ, 
giữ lòng hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen 
ngợi hạnh lành, tán dương người thiện. 

Luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng 
dường, khắc ghi bồn nguyện của Phật Dược 
Sư, đọc tụng suy tư, dạy người làm phước. 
Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm nghña lý, diễn 
nói khai thị cho người khác biết. O 


20 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


11. LỢI ÍCH THỌ TRÌ 


Làm được như vậy, sở câu tOạI Ý, giàu 
sang quan vị, khỏe mạnh sông lâu. Nếu 
trong giâc ngủ, gặp toàn mộng dữ, hoặc 
đang lúc thức, thây điều quái đdỊ, thì nên 
thọ trì danh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu 
trừ, không còn lo sợ. 


Bất cứ lúc nảo, gặp những nạn tai, lụt 
trôi lửa cháy, giặc giã xăm lăng, trộm 
cướp nhiễu nhương, bất công áp bức, tự 
do mắt hết, dân chủ không còn, nạn quan 
lộng hành; dưới biển cá kinh, trên non 
hồ dữ, cọp sói độc xà, nhất sinh thập tử, 
thì nên chuyên niệm danh Phật Dược Sư, 
đọc tụng thần chú, tất cả nạn tai thảy đều 
tan biến. O 

Nếu có người nào quy y Tam Bảo, lỡ 
phạm giới luật, sợ bị sa đọa vào ba đường 
ác, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư; nhờ 
công đức này, thoát khỏi đường dữ. 


KINH BÓN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 21 


Nếu có phụ nữ, đau đớn lúc sanh, sức 
lực không còn, tưởng chừng như chết. 
Cũng nhờ phước đức, niệm Phật Dược 
Sư, đau khô tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn 
con vuông. Nhờ phước báu đó, con được 
đoan trang, thông minh sáng láng, không 
có bệnh hoạn, ai thấy cũng thương. O 

12. LỜI PHẬT KHÔNG SAI 

Đức Phật liền hỏi tôn giả A-nan có tin 
được rằng công đức của Phật Dược Sư 
Lưu Ly sâu xa ngần ấy? 


Tôn giả A -nan bạch đức Phật rằng: “Mặt 
trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu-di 
cao có thể lay động, nhưng lời của Phật 
không thể sai được.” Những việc Phật 
làm, nhiệm mẫu khó hiểu; chỉ Phật với 
Phật mới hiểu tột cùng. Những kẻ không 
tin, sinh lòng phi báng, sẽ bị đọa lạc trong 
đường ác thú, lưu chuyên không cùng. 


Lại nữa A-nan, thân người khó đặng. 


22 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Tìn ba Ngôi Báu lại còn khó hơn. Thọ trì 
danh hiệu, hành pháp Dược Sư còn khó 
hơn nữa. O 
13. PHƯƠNG PHÁP DIÊN THỌ 

Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Cứu Thoát 
chắp tay bạch Phật: “Bạch đức Thế tôn, 
trong thời tượng pháp, có nhiều chúng 
sinh, khỗn khô hoạn nạn, bệnh tật triền 
miên, đi đứng không yên, thân thể yếu 
ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được, 
môi cô khô ran, tướng chết hiện ra, thân 
quyên mẹ cha, buồn thương lệ đồ. Thân 
tuy nằm liệt, thức thần nhớ hết việc làm 
thiện ác; những gì đã tạo trong thời gian 
qua, quyết định tội phước, khổ đau hạnh 
phúc, thành bại trong đời. Lúc đó thần 
nhân nên quy y Phật, tụng kinh Dược Sư, 
đôt đèn bảy từng, treo phan tục mạng, 
suốt bảy ngày đêm, cho đến bảy tuần. 
Nhờ công đức này, thân thức người bệnh 
như tỉnh chiêm bao, hiểu rõ nghiệp báo, 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 23 


nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu cho 
có được tiên tải danh vọng, cũng không 
dám tạo những nghiệp ác nữa.” O 

Tôn giả A-nan hỏi ngài Cứu Thoát: 
“Phải làm thế nào để được sống lâu?” O 

Bồ-tát Cứu Thoát liền đáp lời rằng: 
“Những ai đau bệnh, muốn được bình an 
thì những nØười thân giữ øìn tám giới, 
trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng, 
cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện, 
ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn, 
dâng lên cúng dường bảy đức Dược Sư, lễ 
bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh 
thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai 
ương, thảy đều dứt sạch, những nạn chết 
ngang không thể nhiễu hại.” O 

14. MƯA HÒA GIÓ THUẬN 


Lại nữa A-nan, những bậc vua chúa làm 
lê quản đảnh, gặp lúc có nạn, nước khác 
xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật thực 


24 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn hán 
không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn dịch 
lan truyền, trăm điều khô sở. Lúc ấy quốc 
vương phải khởi từ bị, thương xót mọi 
loài, ân xá người tội, trợ giúp dân lành, 
thành khẩn ân cần, lập đàn cúng Phật 
Dược Sư Lưu Ly; nhờ sức gia trì, nước 
an dân mạnh, mưa hoà gió thuận, nông 
nghiệp được mùa, tất cả tai ương thảy 
đều biến mất. Nhờ vậy, quốc vương sống 
lâu trăm tuổi, tại vị lâu đài, nhân dân vui 
vẻ trong cảnh thái bình. O 
15. CHÍN THỨ HOẠNH TỬ 

Tôn giả A-nan thưa ngài Cứu Thoát: 
“Tại sao mạng hết mà vẫn không chết, lại 
được sống thêm?” 

Bồ-tát Cứu Thoát ân cần trình bày, đức 
Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm 
tuôi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu 
hành, làm phan tục mạng, để khỏi tai nạn, 
phước thọ gia tăng, sông lâu mạnh khỏe. O 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 25 


Hoạnh tử thứ nhất: bệnh không đáng 
chêt, nhưng lại chêt ngang, do thiêu 
thuôc thang, không người chăm sóc. Khi 
gặp được thây cho uông lâm thuôc. Lại 
tin hoạ phước của bọn tà ma, giêt hại loài 
vật, hiện tê thân linh, gầy thêm nghiệp sát, 
bệnh không đáng chêt mà phải qua đời. 

Hoạnh tử thứ hai: do bị họa lây, từ 
người thân thuộc, phép vua tru lục, nên 
phải chêt oan. 

Hoạnh tử thứ ba: do sống đọa sa, buông 
lung vô độ, đam mê tửu sắc, chơi bời săn 
băn, không biệt giữ thân, nên phải yêu thọ. 

Hoạnh tử thứ tư: gặp phải hỏa hoạn, 
cháy rụi cả thân. 

Hoạnh tử thứ năm: đó là chết chìm ở 
sông biên hô, do không biệt bơi, hoặc bị 
kiệt sức. 

Hoạnh tử thứ sáu: là bị thú dữ xé xác 
ăn thịt. 


26 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Hoạnh tử thứ bảy: té núi rớt hầm, thân 
thê nát tan, vô cùng đau đón. 

Hoạnh tử thứ tám: là do thuốc độc, thư 
vêm trù ẻo, quỷ thân hăm hại. 

Hoạnh tử thứ chín: lâm cảnh đói khát, 
khôn khô mà chết. O 

Lại nữa A-nan, ở trên thể gian, có người 
bât hiệu, phạm tội tày trời, phỉ báng Tam 
Bảo, làm điêu phạm pháp, thì luật nhân 
quả không thê dung tha, g1eo gì gặt nây, 
đừng mong trôn chạy. Tội ác chât đây, 
tuôi thọ sẽ giảm. Ta khuyên mọi người 
phóng sanh tu phước, gI1eo nhân tích đức, 
mới lìa khô ách, hưởng được an vui.  O 

16. MƯỜI HAI THÂN TƯỚNG 

Bấy giờ, mười hai thần tướng Dược- 
xoa: thân Cung-ti-la, thân Phạt-chiêc-la, 
thân Mê-súy-la, thân An-đê-la, thân At- 
nê-la, thân San-đê-la, thân Nhơn-đạt-la, 
thần Ba-di-la, thân Ma-hô-la, thân Chân- 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 27 


đạt-la, thần Chiêu-đồ-la, thần Tỳ-yết-la, 
cùng với hàng ngàn quyên thuộc Dược- 
xoa, đều phát tâm lành, quy y Tam Bảo, 
hết lòng vì đạo, cứu giúp người đời, làm 
việc nghĩa lợi, mang lại an vuI. O 

Bạch đức Thế Tôn, chúng con phát 
nguyện, hết lòng phò hộ người trì kinh 
này, thoát khỏi ách taI, cát tường như ý. 
Ai muốn cầu øì, dùng “niệt năm sắc,” 
gút tên chúng con, trì tụng chú thần, ước 
nguyện trọn phần, mới mở gút ra. Đức 
Phật Thích-ca khen các Dược-xoa, tâm 
nguyện bao la, phò sinh cứu khô, đáp đền 
ân Phật. O 

17. TÊN GỌI CỦA KINH 


Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật: 
“Kinh này tên gì, làm sao thọ trì, đê được 
phước báo, xin Phật chỉ bảo.” 

Thế Tôn dạy răng đây chính là Kinh 
Bồn Nguyện Công Đực của Phát Dược 


28 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Sư, hay còn gọi là Thần Chủ Tiêu Tại của 
MMưởi Hai vị T hân Tï wướng Dược Xoa, côn 
Øọi là Kinh Diệt Trừ Nghiệp Chưởng. 
Đọc tụng thọ trì, công đức vô lượng.  O 
Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ-tát, 
các hàng Thanh Văn, các vị quốc vương, 
đại thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và 
quý thần, vô cùng hoan hý, phát nguyện 
thọ trì, truyền bá kinh này. O 

Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát. 
(3 làn QOO 


KINH BỎN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ * 29 


CHÂN NGÔN DƯỢC SƯ 

Nam-mô Bạc-giả-phạt-đề, bệ-sát-xã, 
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-ra- 
xà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đề. 
Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha. 
Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam- 
một yết-đề xóa-ha. (4 lần) Q 

Tháo mở hận thù, buông oan trái. 

Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. 

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. 

Quy trước Phật đài, xin giải oan nghiệt. 

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. 

Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật. 

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O 


30 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


TÁN DƯƠNG DƯỢC-XOA 
Mười hai thần tướng Dược-xoa, 
Giúp Phật Dược Sư, 
Phù hộ chúng sanh. 
Bùa năm sắc kết thần danh, 
Nguyện ước đều viên thành, 
Oan nghiệp tan nhanh, 
Phước thọ mãi an lành. OOO 


SÁM NGUYỆN VÀ HỘI HƯỚNG * 31 


8. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ 


Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ-tát quán soi, 
Thấy răng năm uân ba đời đều không. O 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 
Sắc nào có khác gì không, 

Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng, O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế. 
Tánh chân không các pháp viên thành, 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chăng nho, chăng sạch, chăng tăng giảm øì. Q 
Trong chân không chắng hè có sắc. 
Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điêu giả chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 


32 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bô-tát dựa vào 
Trí ba-la-mật thắm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chăng khiến hoảng kinh, 
Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thần cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu. 
Trừ dứt được mọi điều đau khô, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú nảy, 

Để người trì niệm sáng bảy chơn tâm: O 
Ga-tÊ ga-tÊ pa-ra-ga-tÊ pa-ra-săn-ga-tê 
bô-dh1 sva-ha. (3 làn) QOO 


SÁM NGUYỆN VÀ HỘI HƯỚNG °* 33 
9. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ 
Dược Sư Quang Phật, 
Bậc Đại Y Vương, 
Mười hai nguyện lón, 
Cứu khô trầm luân. 
Thành tâm quy ngưỡng, 
Trang nghiêm đạo trường. 
Niệm trì danh hiệu, 
Đèn hoa cúng dường. 
Đảnh lễ Phật tượng, 
Cung kính tán dương. 
Làm phan tục mạng, 
Tuôi thọ miên trường. 
Diệt trừ tội chướng, 
Oan nghiệp không còn. 
Phước lộc tăng trưởng, 
Quả chứng chân thường. O 
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
La1. (18 làn) © 
Nam-mô Thiện Xưng Danh Cát Tường 
Vương Như LaI. (4 làn) O 


34 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang 
Âm Tự Tại Vương Như Lai. @ làn) O 
Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh 
Thành Tựu Như Lai. làn) O 
Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường 
Như LaI. (3 làn) O 
Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. 
(3 lần) Q 
Nam-mô Pháp Hải Thăng Huệ Du Hí 
Thần Thông Như Lai. a làn) OOO 
10. NGUYỆN CẤU AN LÀNH 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
Tất cả các thời đều an lành, 
Xin đẳng Từ Bi thường gia hộ. 


Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

XIn nguyện Tam Bảo thường gia hộ. 


SÁM NGUYỆN VÀ HÒI HƯỚNG * 35 


Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. 
Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát. O 
11A) MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG 
Thế Tôn lời dạy tỏ tường 
Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra: 
Chúng sanh rồi phải bị già, 
Không aI tránh khỏi lúc qua canh tàn.O 

Chúng sanh Đếnh rát phải mang, 
Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O 
Chúng sanh, sự chế: sẵn dành, 
Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O 
Chúng sanh phải chịu ch¡a 1y, 

Giã từ tất cả, ra đi một mình 
Mang theo gánh nghiệp ba sinh, 
Theo ta như bóng theo hình không buông. O 
Nay con nương đẳng Pháp Vương 
Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O 


36 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


11B) SÁM MƯỜI NGUYỆN 


Một nguyên kính lễ Như Lai. 

Hai nguyên xưng tán công dày Thế Tôn. 
Ba nguyên tu phước cúng dường. 
Bồn nguyền sắm hối nghiệp vương tội trần. 
Năm nguyền tùy hỷ công huân. 

Su nguyên thỉnh chuyên pháp luân độ người. 
Bảy nguyên thỉnh Phật ở đời. 

Tám nguyên . học Phật cho ngời tâm linh. 
Chín nguyên hằng thuận chúng sinh. 
Mười nguyên hồi hướng phước lành 

khắp nơi. 
12. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Tụng kinh là hạnh tốt lành, 
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. 
Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O 
Nguyện tiêu ba chướng não phiên, 
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. 
Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 


SÁM NGUYỆN VÀ HỘI HƯỚNG °® 37 
Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tân làm. O 
Nguyện sanh cõi TỊnh siêu phàm, 
Hoa sen chín phâm là hàng mẹ cha. 
Hoa nở thây Phật hiện ra, 

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiên. O 
Nguyện đem công đức hiện tiên, 
Hướng về khắp cả các miễn gần xa. 
Con và cha mẹ, ông bà, 

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 

@ xá OOO 
13. LỜI NGUYỆN CUỐI 

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 

Mười hai Dược-xoa thần tướng, 

Giúp Phật hộ trì chúng sinh. 

Tám vị Bồ-tát anh minh, 

Mở lòng từ bị tê độ. 

Nhật Quang, Nguyệt Quang Bồ-tát, 

Soi đường dẫn dắt hàm linh. 

Tai ương rời khỏi bệnh nhân, 

Phước thọ luôn theo gia quyên. 


38 * KINH BỎN NGUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Chúng con thành tâm đồng nguyện: 
Trời giác ngộ luôn sáng tỏ, 
Xe chánh pháp chuyên không dừng. 
Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh, 
Đất nước thái hòa, hưng thịnh. 
Năm châu an định, 
Bồn biển thanh bình, 
Tình với vô tình, 
Đều thành Phật đạo. O 

(Đại chúng cùng niệm) 


Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. a xá QOO 


SÁM NGUYỆN VÀ HÒI HƯỚNG * 39 


14. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. — (1¿y) O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguôn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 Iạy) Ö 


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH 


Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu 
như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyên hoá 
thành nhẹ nhàng. 

Hai là, thường được các thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai ương 
hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục... 

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khô, oán cừu oan trái 
của nhiều đời và hiện tại. 

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ-xoa, 
ác quý, răn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại. 

Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy 
khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khoẻ, 
an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp. 

Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên 
cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hoà, con cháu 
đời đời hưởng lộc. 

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm 
vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, 
khen ngợi và tin tưởng. 

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở 
nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khoẻ mạnh, 
nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên 
thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi 
mạng chung sẽ được sinh thiên. 

Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, 
nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí 
siêu việt, phước lộc tròn đây. 

Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quến thuộc, vì 
chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường 
gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được 
thành Phật quả. 

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, 
nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, 
cầu siêu độ hương linh... hãy tinh tân phát tâm bồ-đẻ, ấn tống kinh điền, 
để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. 


KINH DƯỢC SƯ 
Thích Nhật Từ soạn dịch 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc ®yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 - Fax: 04.39260031 


x 


Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ. BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Bá Toàn 
Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh 
Hình bìa: Vivart (Trần Hữu Nhân) 

Trình bày: Giác Hạnh Nguyện, Hoa Tâm Thủy 


Đối tác liên kết: 
CHÙA GIÁC NGỘ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, Tp.HCM 


In 5.000 cuốn, khổ 14x20 cm, tại Công ty CP In Người Lao Động, 
195 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, Tp.HCM. Số XNKHXB: 484-2017/ 
CXBIPH/62-06/HĐ. Số QĐXB của NXB: 413/QĐÐ-NXBHĐ cấp 
ngày 22-03-2017. In xong và nộp lưu chiểu năm 2017. Mã số sách 
tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-951-843-0 


